Giáo Phận Hà Tĩnh 
Ban Thánh Nhạc 


Văn Hạnh, ngày 25 tháng 6 năm 2019 


Thông báo 

V/v. Khóa bồi dưỡng Ca trưởng 


Kính gửi: Quý Cha, quý Hội Đồng Mục Vụ các giáo xứ và quý Ca trưởng, 

Kính thưa quý Cha và quý vị, 

Để giúp các Ca trưởng có thêm kiến thức, hầu phục vụ các ca đoàn tốt hơn, Ban Thánh Nhạc sẽ 
tổ chức đợt bồi dưỡng cho các Ca trưởng của các Giáo xứ trong Giáo phận. 

Đề tài: Luyện thanh và Hướng dẫn mục vụ Thánh Nhạc. 

Thời gian: Một tuần (khai mạc vào lúc 8 giờ sáng, ngày thứ Hai, mồng 5 tháng 8, và kết thúc 
vào lúc 4 giờ chiều, ngày thứ Bảy, mồng 10 tháng 8 năm 2019). 

Địa điểm: Giáo xứ Trung Nghĩa, xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. 

Thành phần: Mỗi xứ một người (Ca trưởng thường tập hát cho giáo xứ). 

Giảng viên: Linh mục nhạc sỹ Xuân Thảo và Ban Thánh Nhạc. 

Đây là đợt tập huấn, hy vọng sẽ mang lại nhiều kiến thức bổ ích cho các Ca trưởng. Vì vậy, xin 
các Ca trưởng sắp xếp thời gian về tham dự đầy đủ. 

Chúng con cũng kính mong quý Cha và quý Giáo xứ đài thọ, giúp các Ca trưởng có điều kiện tốt, 
để tham dự khóa bồi dưỡng này. 

Ban Thánh Nhạc chân thành cảm ơn và kính chúc quý Cha và quý Ca trưởng sức khỏe và bình 
an của Chúa Kitô. 

TM. Ban Thánh Nhạc 


Lm. Giuse Nguyễn Công Bình 



Đê thuận lợi cho việc tổ chức, xin quý vị lưu ý những điêu sau: 

Thời gian đăng ký: Đến hết ngày 25 tháng 7. 

Chi phí: Gồm tiền tài liệu và tiền ăn (học viên chi trả). 

Noi nghỉ: Tại các gia đình trong Giáo xứ Trung Nghĩa. Các Ca trưởng có nhu cầu ở lại suốt cả 
tuần, xin cho Ban Tổ chức biết và xin đến từ chiều Chúa Nhật, ngày mồng 4 tháng 7, để Ban tổ 
chức sắp xếp chỗ nghỉ. 

Xin liên lạc theo: 

Emaỉl: petluong@yahoo.com hoặc josephcongbinh@gmail.com. 

Điên thoai: 0971229777 hoăc 0866971678. 





